Kiệt quệ tài chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29796 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


tconomy & Forecast Review ®) nì ÏÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 


Kiệt quệ tài chính và điều chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 
10:07 | 20/09/2024 


Thông tin về việc điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với các bên liên quan trong việc 
ra quyết định. Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính tới mức độ điều chỉnh lợi 
nhuận của doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2023. Kết quả phân tích dữ liệu bảng chỉ ra rằng, các doanh... 


Từ khóa: kiệt quệ tài chính, điều chỉnh lợi luận, hồi quy, dữ liệu bảng 
Summary 


Information about adjusting a businesss profits plays a crucial role for stakeholders in decision-making. This study was 
conducted to evaluate the impact of financial distress on the level of profit adjustment of businesses in Vietnam in the 
period 2015-2023. The results of panel data analysis show that the higher the level of financial distress (the greater the 
difficulties), the higher the level of profit adjustment tends to be. On that basis, the study offers several policy implications 
to help identify businesses that adjust appropriate profit levels, minimizing the risk of financial distress. 


Keywords: financial distress, profit adjustment, regression, panel data 
GIỚI THIỆU 


Trong những năm gần đây, khó khăn về tài chính, khả năng phá sản và vấn đề điều chỉnh lợi nhuận là một trong những đề 
tài được nhiều nhà nghiên cứu chú ý đến do tác động của nó đối với sự phát triển bền vững (Vuong và Nguyen, 2024). Một 
số nghiên cứu khám phá mối liên hệ giữa đợt bùng phát Covid-19, khó khăn tài chính doanh nghiệp và thực tiễn quản lý thu 
nhập ở Trung Quốc (Aljughaiman và cộng sự, 2023). Có nghiên cứu lại tìm hiểu xem kiệt quệ tài chính ảnh hưởng như thế 
nào đến việc lựa chọn các phương pháp quản lý lợi nhuận, hay chất lượng kiểm soát nội bộ điều tiết mối quan hệ trên như 
thế nào (Li và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về mối quan hệ giữa khó khăn tài chính và điều chỉnh lợi 
nhuận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện để xác định ảnh hưởng của khó khăn tài chính tới 
quyết định điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ kết quả của nghiên cứu, một số hàm ý nghiên cứu sẽ 
được đưa ra để giúp các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển dưới sức ép của khó khăn tài chính. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 
Kiệt quệ tài chính 


Kiệt quệ tài chính là một khái niệm rộng. Có thể hiểu đây là tình trạng doanh nghiệp không thể thực hiện được các nghĩa vụ 
tài chính của mình. Theo Altman và Hotchkiss (1993), kiệt quệ tài chính có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, như: mất khả 
năng thanh toán, vỡ nợ, phá sản... Kiệt quệ tài chính còn được hiểu là việc công ty không thể thanh toán được các khoản nợ 
đã đến hạn ở hiện tại hoặc dù có bán hết tài sản cũng không đủ để chi trả cho các khoản nợ (Chen và cộng sự, 2001). Nếu 
như tình trạng khó khăn về tài chính này của doanh nghiệp diễn ra trong thời gian dài, thì có thể doanh nghiệp phải đối mặt 
với nguy cơ phá sản và nó phụ thuộc vào dòng tiên khả năng thanh khoản và tín dụng của doanh nghiệp (Hendel, 1996). 
Kiệt quệ tài chính không phải chỉ mất khả năng thanh toán các khoản nợ, mà còn là tình trạng tài sản dòng âm, có nghĩa là 
tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vượt quá so với tổng tài sản (Doumpos và Zopounidis, 1999). Kiệt quệ tài chính là một 
vấn đề quan trọng đối với tất cả các bên liên quan của doanh nghiệp, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, quản lý, thậm chí cả 
nhân viên (Ranjbar và Amanollahi, 2018a). 


Nhìn chung, kiệt quệ tài chính thường diễn ra khi nợ của doanh nghiệp vượt quá giá trị tài sản, và lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh không đủ để đối mặt với chỉ phí vay. Trong bối cảnh này, việc trả nợ ngắn hạn và huy động vốn là một trong những 
vấn đề khó khăn mà các công ty gặp phải. Tình trạng này không chỉ đặt ra thách thức cho khả năng thanh toán nợ, mà còn 
ảnh hưởng đến khả năng phát triển và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. 


Điều chỉnh lợi nhuận 


García Lara và cộng sự (2005) cho rằng, điều chỉnh lợi nhuận được hiểu là việc đưa ra những thông tin lựa chọn một cách có 
chủ ý để tạo ra ấn tượng tích cực. Điều này có thể bao gồm bóp méo các con số hoặc báo cáo tài chính để thể hiện hiệu 
suất tốt hơn so vưới thực tế. Mục tiêu của việc điều chỉnh lợi nhuận thường là những bên liên quan như nhà đầu tư, chủ nợ 


lofó6 9/20/2024, 8:47 PM 


Kiệt quệ tải chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 


2of6 


và nhân viên. Các nhà quản lý thường muốn tạo ra ấn tượng tích cực đối với các đối tượng tích cực đối với các đối tượng 
này bằng cách cung cấp cho họ những thông tin mà họ muốn thấy. Đây là một góc nhìn không tích cực về việc điều chỉnh 
lợi nhuận, chỉ ra rằng nó có thể dẫn đến sự thiên vị thông tin và làm mờ thực tế, gây rủi ro cho các bên liên quan. 


Theo Healy và Wahlen (1999), điều chỉnh lợi nhuận không chỉ là một hành động thông thường mà các nhà quản lý thường 
sử dụng, mà còn là một chiến lược được áp dụng để tạo ra ấn tượng tích cực trong báo cáo tài chính. Họ thay đổi một số 
khoản trong báo cáo tài chính, mặc dù mục đích ban đầu có thể là để tăng cường niềm tin từ các cổ đông và nhà đầu tư, 
nhưng chính điều này có thể dẫn đến việc làm mờ lựa chọn thực tế của họ. Ngoài ra, còn có nhiều lý do và động lực khác 
mà các công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh lợi nhuận, chẳng hạn như để đáp ứng kỳ vọng của thị trường vốn. Điều này có 
thể đặc biệt đúng đối với các nhà quản lý và cổ đông lớn, vì họ có thể có động lực lớn hơn để tăng lợi nhuận công ty nhằm 
kích thích giá cổ phiếu tăng lên và từ đó bán được cổ phiếu với giá cao hơn. 


Mối quan hệ giữa kiệt quệ tài chính và điều chỉnh lợi nhuận 


Lý thuyết về chi phí đại diện phân tích mối quan hệ giữa các cổ đông (nhà đầu tư) và các nhà quản trị (nhà quản lý) trong 
doanh nghiệp đã chỉ ra mối quan hệ xung đột quan tâm giữa cổ đông và nhà quản trị xuất phát từ sự phân biệt giữa người 
quản lý công ty và chủ sở hữu. Mục tiêu lợi ích của hai nhóm đối tượng này có thể không trùng khớp. Nhà quản trị thường có 
xu hướng tối ưu hóa lợi ích cá nhân thay vì đặt việc tối ưu hóa lợi ích của cả công ty. Chính vì vậy, khi công ty gặp tình trạng 
“kiệt quệ tài chính”, các nhà quản trị có động lực mạnh mẽ khiến họ chủ động tham gia vào việc điều chỉnh lợi nhuận, thông 
tin trong các báo cáo tài chính của công ty (Li và cộng sự, 2021). Do đó, giả thuyết nghiên cứu được phát biểu như sau: 


HI: Kiệt quệ tài chính có ảnh hưởng cùng chiều lên Điều chỉnh lợi nhuận 
Mô hình nghiên cứu 
Mô hình nghiên cứu về kiệt quệ tài chính và điều chỉnh lợi nhuận 


Dựa trên các lý thuyết liên quan và tham khảo một số nghiên cứu trước (Aliughaiman và cộng sự, 2023; Li và cộng sự, 
2021), mô hình nghiên cứu có dạng như sau: 


EMj; = « + B1DTịt + Ba SIZEit + äaDEit + äaSTS¡t + šs„GREV + BsClSEi + BzClLiy +ŠgROAj; + Eị¡ (1) 
Chỉ tiết các biến được trình bày trong Bảng 1. 


Bảng 1: Mô tả các biến 


=[  ThmO KH DỤ BNMNG 


Biến phụ thuộc 


Điều chỉnh lợi nhuận EMj: Theo mô hình Jones 
Biến độc lập 
Mức độ kiệt quệ tài chính DT Được đo lường bằng mô hình S-Score 


Biến kiểm soát 


Quy mô công ty SE = In(tổng tài sản) 
Tỷ lệ nợ chia vốn chủ sở hữu DE = tổng nợ/vốn chủ sở hữu 
Khả năng thanh toán ngắn hạn SI[S = tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn 
Tốc độ tăng trưởng doanh thu GREV = (Doanh thu thuần cuối năm- doanh thu thuần đầu năm)/ 
thuần Doanh thu thuần đầu năm * 100% 
_ N = ((vốn chủ sở hữu cuối năm - vốn chủ sở hữu đầu năm)/ 
02/020060)00/56 0010 các vốn chủ sở hữu đầu năm) *100% 
¬ Š tú. Ề : 3 = (nợ phải trả cuối năm - nợ phải trả đầu nă ợ phải trả 
Tinai đổi nợ phải tả tReg tũng Băm eIL nc p ải trả cuối năm - nợ phải trả đầu năm)/ nợ phải trả 
đầu năm 
Lợi nhuận sau thuế ROA = lợi nhuận ròng/tổng tài sản 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29796 


9/20/2024, §:47 PM 


Kiệt quệ tải chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 


3of6 


Đo lường điều chỉnh lợi nhuận 


Các nghiên cứu trước đây đã đánh giá sự điều chỉnh lợi nhuận thông qua việc áp dụng mô hình tích lũy khác nhau. Tất cả 
các mô hình này đã cố gắng phân tách yếu tố quan trọng của lợi nhuận ròng, các tích lũy phụ thuộc vào sự chủ động. Để 
tính toán lợi nhuận ròng, ta cộng thêm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) và tích lũy (ACC). Sau đó, tích lũy được 
phân thành tích lũy không phải do sự chủ động (NDACŒC) và tích lũy chủ động (DAC©). Trong đó, tích lũy không phải do sự 
chủ động liên quan đến các hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Khả năng cuối cùng để quản lý lợi nhuận được 
đại diện bởi tích lũy chủ động, được cho là chỉ đến “tích lũy bất thường” được tạo ra bởi các quyết định kế toán chủ động của 
các nhà quản lý. 


Mô hình đầu tiên trong phân tích kinh tế ước tính tích lũy chủ động là mô hình .Jones. Mô hình này được giả định rằng, 
NDACC có thể được tính bằng phương trình (2): 


NDACC¡; s—= 1 — (AREV; ~— | PPE, 
LÝ = rời ( )* 8; ( 2) + ø ( °)@) 
AT; t—x ATit— ATit—x AT t—+ 


Trong đó: 
- AT,;_¡: Tổng tài sản của doanh nghiệp năm t-1 
- AREV,;: Sự thay đôi về mặt doanh thu của doanh nghiệp ¡ trong năm 
- PPE;: Tông nhà xưởng. tài sản và thiệt bị của công ty trong năm 
- đi,5,ữs: Các thông số ước lượng của doanh nghiệp ¡ 


Các tham số ơy, ø; œ; được ước tính theo phương trình (3) dưới đây: 


ACc; 1 AREU,, PPE,, 
—**È=  ( )+ đa (E-)+ đa ( £)+ e¡„ 3) 
ATit—: ATit—: ATi t—: ATi,t— 


Trong đó, ACC,¿ là tông số dồn tích của công ty ¡ trong năm / sau: 


TA = ACA — ACL — ACash + ASTD — DEP 


Theo đó, ACA: Sự thay đổi trong tài sản hiện tại; ACL: Sự thay đổi trong trách nhiệm pháp lý hiện 
tại; ACash: Sự thay đổi trong tiên mặt; ASTD: Sự thay đổi của nợ ngắn hạn; DEP: Khấu hao và khẩu trừ 
trong năm; œ,œ; œx: Ước tính và được ký hiệu là ấ, đs,ữg; AT;,¿;_¡: Tổng tài sản của công ty trong giai 
đoạn t-1 và điều này được sử đụng như một chỉ số giảm phát đề khắc phục vẫn đề có thể xảy ra về phương 
sai thay đôi: e;„: Đại điện cho DACC cho doanh nghiệp ¡ vào năm ¿. 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng của 698 công ty được thu thập từ sàn giáo dịch chứng khoán Việt Nam trong khoảng 
thời gian từ năm 2015 đến 2023. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý outliers và làm sạch trước khi đưa vào phân tích trên 
phần mềm STATA phiên bản 15. 


Nghiên cứu tiến hành ước lượng hồi quy tính toán điều chỉnh lợi nhuận trước khi đưa vào đánh giá tác động của kiệt quệ tài 
chính lên điều chỉnh lợi nhuận. Mô hình tác động cố định cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) được sử 
dụng để điều tra khả năng dự đoán của công ty. FEM là sự phát triển thêm của phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) 
nhằm giải quyết sự khác biệt không quan sát được theo thời gian giữa các không gian (công ty trong nghiên cứu này); REM 
ước lượng cả sự biến thiên trong không gian và giữa các không gian, việc đưa các biến này vào mô hình REM ít khả thi hơn. 
Do thường không thể lượng hóa thông tin các biến mang đặc điểm không gia hay thời gian trong các biến độc lập, nên REM 
ít khi phù hợp với dữ liệu bảng. Trong REM, không có mối quan hệ nào giữa các phần dư và các biến độc lập của mô hình. 
Cuối cùng, mô hình FGLS được sử dụng để hiệu chỉnh một số khuyết tật về tự tương quan hay phương sai sai số thay đổi. 
Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Tính toán điều chỉnh lợi nhuận 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29796 


9/20/2024, 8:47 PM 


Kiệt quệ tải chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 


4of6 


Nhóm tác giả sử dụng phương trình (3) để ước lượng điều chỉnh lợi nhuận. Ban đầu, hồi quy hiệu chỉnh cluster theo không 
gian được sử dụng để ước lượng các hệ số beta. Tiếp theo, phần dư được rút trích chính là mức độ điều chỉnh lợi nhuận của 
các doanh nghiệp. Kết quả ước lượng thu được trong Bảng 2. 


Bảng 2: Kết quả tính toán điều chỉnh lợi nhuận 


Robust 
ACCV/ATt-1 Coef. Std. Err. + P>t [95% Conf. Interval] 
1/ATtl 870642 4387348 1.98 0.048 9472.683 1731811 
DREV/ATt-1 0.131965 0.023463 5.62 0.000 0.085911 0.178018 
PPE/ATt-l -0.01915 0.005005 -3.83 0.000 -0.02897 -0.00933 
_COnS -0.02994 0.037476 -0.8 0.425 -0.1035 0.043616 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
Mô tả các biến nghiên cứu 


Các biến nghiên cứu sau khi thu thập sẽ được mã hóa và đưa vào phần mềm STATA 15 để phân tích. Ban đầu, để nắm được 
sơ bộ thông tin về các biến, kỹ thuật thống kê mô tả được sử dụng. Kết quả phân tích mô tả chỉ tiết trong Bảng 3. 


Bảng 3: Thống kê mô tả các biến 


Tên biến Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình SD 
EM -0.382 0.276 -0.011 0.159 
DT -0.070 8.130 2.653 2.181 
SiE4E 14.581 20.065 17277 1.495 
DE 0.000 3.021 0.700 0.845 
LIQ 0.545 6.875 2.093 1.658 
GREV -0.589 1.147 0.072 0.411 
CISE -0.220 0.695 0.075 0.205 
CIL -0.437 1.085 0.092 0.368 
ROA -0.075 0.198 0.046 0.065 


Số quan sát = 7.212 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
Phân tích hồi quy 


Kết quả phân tích hồi quy ở Bảng 4 chỉ ra rằng, các công ty có mức độ kiệt quệ tài chính càng lớn, thì mức độ điều chỉnh lợi 
nhuận càng cao (hệ số beta âm và có ý nghĩa thống kê). Vì thế, giả thuyết H1 được chấp nhận. 


Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra, Size (Beta = 0.0429 và có ý nghĩa thống kê), DE (Beta = 0.0284 và có ý nghĩa thống kê), LIQ 
(Beta = 0.017, có ý nghĩa thống kê), CISE (Beta = 0.156, có ý nghĩa thống kê), CIL (Beta = 0.0356, có ý nghĩa thống kê), ROA 


(Beta = 0.367, có ý nghĩa thống kê) đầu có mối quan hệ cùng chiều, tác động tích cực đối với việc điều chỉnh lợi nhuận. 
Bảng 4: Kết quả hồi quy tác động của kiệt quệ tài chính lên điều chỉnh lợi nhuận 
q) (2) (3) (4) 
Biến OLS FEM REM FGLS 
DT -0.00549*x* -0.00516** -0.00526**x -0.00549*+* 
(0.00126) (0.00233) (0.00152) (0.00126) 
SIZE 0.0429*+* 0.0556*** 0.0450*** 0.0429**4 
(0.00137) (0.00548) (0.00183) (0.00137) 
DE 0.0284*** 0.0408*** 0.0335**x 0.0284** 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29796 


9/20/2024, 8:47 PM 


Kiệt quệ tải chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 


5Sof6 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29796 


(0.00266 (0.00453) (0.00316 (0.00266) 
LIQ 0.0170** 0.0800**4 0.0208** 0.0170*** 
(0.00140 (0.00246) (0.00169 (0.00140) 
GREV -0.0622**+x -0.0677*** -0.0649*** -0.0622**#x 
(0.00496 (0.00496) (0.00476 (0.00495) 
CISE 0.156**4 0.165*** 0.160**# 0.156 
(0.0101 (0.0112) (0.0102 (0.0101) 
CIL 0.0956** 0.0423» 0.0881**4 0.0356**x 
(0.00523 (0.00537) (0.00508 (0.00522) 
ROA 0.367**x 0.3482 0.360**4 0.367**+x 
(0.0395 (0.0549) (0.0441 (0.0394) 
Constant -0.823**x -1.081**4 -0.873**x -0.823**x 
(0.0239 (0.0956) (0.0321 (0.0239) 
Quan sát 95,074 9,074 9,074 5,074 
R2 0.317 0.170 
Số doanh nghiệp = 698 


Sai số chuẩn trong ngoặc 
*##D < 0.01, #*p < 0.05, *p < 0.T 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 


Nghiên cứu này tập trung vào việc tổng hợp tài liệu và dữ liệu để phân tích mối quan hệ giữa Kiệt quệ tài chính và Điều chỉnh 
ợi nhuận. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Kiệt quệ tài chính có tác động tiêu cực đáng kể tới Điều chỉnh lợi nhuận. 


Như vậy, mức độ kiệt quệ tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng tiêu cực đến điều chỉnh lợi nhuận. Kết quả 
này phù hợp với lý thuyết chỉ phí đại diện, thể hiện sự đối lập về lợi ích giữa các cổ đông (nhà đầu tư) và các nhà quản trị 
doanh nghiệp. Thực tế, khi doanh nghiệp đối diện với khó khăn tài chính, các nhà quản lý và hội đồng quản trị thường thực 
hiện các quyết định chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi ích cho cả công ty và cổ đông. Trước tình hình đó, doanh nghiệp thường 
có xu hướng điều chỉnh lợi nhuận để tạo ra một hình ảnh tích cực trước cộng đồng đầu tư và thị trường chứng khoán. 


Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp động lực quan trọng cho các doanh nghiệp trong việc thiết lập chính sách điều chỉnh 
ợi nhuận phù hợp, nhằm giảm thiểu nguy cơ kiệt quệ tài chính. Đối với cộng đồng nhà đầu tư, các nhà đầu tư cần tiếp cận 
hông tin một cách cẩn thận và kỹ lưỡngtrước khi ra quyết định đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro./. 


Vũ Thị Lành, Nguyễn Văn Duy 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Phenikaa 


(Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024) 


Tài liệu tham khảo 
1. Agostini, M. (2018), Corporate financial distress: going concern evaluation in both international and US contexts, Springer. 


2. Aliughaiman, A. A., Nguyen, T. H., Trinh, V. Q., Du, A. (2023), The Covid-19 outbreak, corporate financial distress and 
earnings managemert, International Review of Financial Analysis, 88. 


3. Altman, E. I., Hotchkiss, E. (1993), Corporate financial distress and bankruptcy, New York: .John Wiley & Sons. 


4. Chen, ©. .J., Chen, S., Su, X. (2001), Profitability regulation, earnings management, and modified audit opinions: Evidence 
from China, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20(2), 9-30. 


5. Doumpos, M., Zopounidis, C. (1999), A multicriteria discrimination method for the prediction of financial distress: The 
case of Greece, Multinational Finance Journal, 3(2), 71-101. 


6. Fan, Y., Jiang, Y., Zhang, X., Zhou, Y. (2019), Women on boards and bank earnings managemert: From zero to hero, 
Journal of Banking & Finance, 107. 


9/20/2024, §:47 PM 


Kiệt quệ tải chính và điêu chỉnh lợi nhuận các doanh nghiệp 


6of6 


7. García Lara, .J. M., García Osma, B., Mora, A. (2005), The effect of earnings managemert on the asymmetric timeliness of 
earnings, Journal of Business Finance & Accounting, 32(3-4), 691-726. 


8. Healy, P.M., Wahlen, .J. M. (1999), A review of the earnings managemert literature and its implications for standard 
setting, Accounting horizons, 13(4), 365-383. 


9. Hendel, I. (1996), Competition under financial distress, The .Journal of Industrial Economics, 44(3), 309-324. 


0. latridis, G., Kadorinis, G. (2009), Earnings management and firm financial motives: A financial investigation of UK listed 
firms, International review of financial analysis, 18(4), 164-173. 


1. Li, €., Lou, C., Luo, D., Xing, K. (2021), Chinese corporate distress prediction using LASSO: The role of earnings 
managemert, International Review of Financial Analysis, 76. 


2. Ranjbar, S., Amanollahi, G. (2018), The effect of financial distress on earnings management and unpredicted net 
earnings in comparies listed on Tehran Stock Exchange, Management Science Letters, 8(9), 933-938. 


3. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


URL: https://kinhtevadubao.vn/kiet-que-tai-chinh-va-dieu-chinh-loi-nhuan-cac-doanh-nghiep-29796.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29796 


9/20/2024, 8:47 PM 


